PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÃDA 


Cư SĨ THỰC HÀNH 


Bhikkhu Naga Maha Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn 


Tác phẩm 21 trong quyển 

Toàn tập 

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG BỬU CHƠN 
(NÃGA MAHÃ THE RA) 


Xuất bản năm DI. 2016 - P1.2559 




2 


MỤC LỤC 

Tiểu Tựa.3 

Vandanã - Lễ bái.4 

Buddharatanapanãma - Le Bái Phật Bảo.4 

Dhammaratanapanãma - Lễ Bái Pháp Bảo.6 

Sangharatanapanãma -Le Bái Tăng Bảo.7 

Lễ Bái Xá Lợi.9 

Bước Đầu Tu Tập.10 

Linh Tinh.15 

Lễ Bái Xá Lợi.18 

Khuyến Tu.20 

Karanĩya Metta Sutta - Bác Ái Kinh.21 

Pattidãna Gãthã - Kinh Hồi Hướng.23 















3 


rp* ị _m_ 

Tiêu Tựa 

Quyển kinh này Bần tăng trích lục trong quyển “Gihipatipatti” của Đại đức 
Vimalappanna, quyển “The Mior of the Dhamma” của Đại đức Narada và trong 
kinh Paritta, vì thấy bộ kinh này rất cần thiết cho các hàng cu sĩ, nên bần tăng 
ráng phiên dịch xuôi theo sự hiểu biết ra Việt ngữ để giúp thêm một phần tài liệu 
cho các hàng Phật tử áp dụng trong việc tu tập mỗi ngày theo luật tại gia của phái 
Nam Tông. 

Sự phiên dịch này cố ý để theo nguyên văn cổ điển của Ân Độ và quốc tế không 
muốn thêm bớt nên có nhiều chỗ hoi khác với các quyển kinh truớc, cốt yếu để 
thêm tài liệu cho học giả nghiên cứu cho hiểu biết vậy thôi. 

Mong cầu chu quý vị Đại đức nếu thấy chồ nào còn thiếu sót hoặc sai lầm nên 
hoan hỷ chỉ giáo cho, hầu sao này có tái bản đuợc thêm hoàn mỹ. 

Quyển kinh này xuất bản kỉ niệm trong dịp lễ thành lập Giáo hội Phật giáo Việt 
Nam ngày 18-12-1957, Phật lịch 2501. 

Mong cầu quả phuớc thanh cao này sẽ đem lại sự an vui cho tất cả dân tộc Việt 
Nam cũng nhu tất cả nhân sanh trên thế giới. 

Tấm lòng thành thật 
Bhikkhu Nãga Thera — Tỳ khiru Bửu Chon 



4 


Vandana - Lễ Bái 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa - Tôi xin hết lòng thành 
kính, làm lễ đến đức Bhagavã, Ngài là bậc Arahan cao thượng được đắc quả 
Chánh Biến Tri (Tam diệu tam bồ đề). (3 lần) 


Dâng củng bông đến Đức Phât 

Pũjemi Budham kusumenanena. 
Punnena me tena ca hotu mokkham. 
Puppharn milãyãti yathã idam me. 
Kãyo tathã yãti vinãsabhãvam. 


Tôi xin dâng cúng bông này đến đức 
Thế Tôn do quả phước báo này xin 
cho được mau giải thoát, hoa này sẽ 
diêu tàn như thế nào thì thân tứ đại 
này cũng sẽ trở nên như thế ấy. 


Buddharatanapanama - Lễ bái Phật bảo 


Yo sannisinno varabodhimũle 
Mãram sasenam mahatim vijeyyo 
Sambodhimãgacchi anantanãno 
Lokuttamotam panamãmi buddharn. 


Đức Phật ngồi tham thiền về số tức 
quang 1 trên bảo tọa dưới bóng cây 
bồ đề quí báu và đắc thắng toàn bọn 
Ma vưong mà thành bực Chánh 
đẳng Chánh giác có trí tuệ vô lượng 
vô biên, Ngài là bực tối thượng hon 
tất cả chúng sanh, tôi xin hết lòng 
thành kính làm lễ Ngài. (Lạy) 


Ye ca Buddhã atĩtã ca 
Ye ca Buddhã anãgatã 
Paccuppannã ca ye Buddhã 
Aham vandãmi sabbadã. 


Chư Phật đã thành Chánh giác 
trong kiếp quá khứ, hoặc sẽ thành 
Chánh giác trong kiếp vị lai, chư 
Phật đang thành Chánh giác trong 
kiếp hiện tại này, tôi xin luôn luôn 
thảnh kính làm lễ tất cả chư Phật 
trong tam thế ấy. 


Bưddha gưna - Ân Đức Phât 

Itrpi so Bhagavã, Araham, Sammãsambuddho, Vijjãcaranasampanno, 
Sugato, Lokavidũ, Anuttaro, Purisadammasãrathi, Satthãdevamanussãnam, 
Buddho, Bhagavãti. 


1 Tham thiền về quan sát theo hơi thở. 






5 


Iti’pi SO Bhagavã, Araham (ứng cúng) = Đức Thế Tôn hiệu Arahan: bởi Ngài đã 
diệt trừ tất cả phiền não và luôn các tật của thân và khẩu rồi. Sammãsambuddho 
(Chánh biến tri) = Đức Thế Tôn hiệu Sammãsambuddho: bởi Ngài đã tự giác ngộ 
tất cả các Pháp chân chánh. Vijjãcaranasampanno (Minh hạnh túc) = Đức Thế 
Tôn hiệu Vijjãcaranasampanno: bởi Ngài đã đầu đủ 3 cái minh, 8 cái minh và 15 
cái hạnh. Sugato (Thiện thệ) = Đức Thế Tôn hiệu Sugato: bởi Ngài đã đi đến nơi 
an lạc bất diệt đại Niết-bàn. Lokavidũ (Thế gian giải) = Đức Thế Tôn hiệu 
Lokavidũ: bởi Ngài đã thông rõ tam giới. Anuttaro 2 (Vô thuợng điều ngự truợng 
phu) = Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro bởi Ngài rất tinh thông sự thuần hóa những 
nguời hữu duyên, không ai bì kịp. Purisadammasãrathi (Thiên nhơn su) = Đức 
Thế Tôn hiệu Purisadammasãrathi: bởi Ngài là thầy của tất cả Chu Thiên và nhơn 
loại. Buddho (Phật) = Đức Thế Tôn hiệu Buddho là bởi Ngài đã giác ngộ lý Tứ 
diệu đế và chỉ dạy cho kẻ khác cùng đuợc giác ngộ. Bhagavã (Thế Tôn) = Đức 
Thế Tôn hiệu Bhagavã là bởi Ngài đã siêu xuất tam giới tức là Ngài không còn 
luân hồi lại nữa. 

Buddha attapatinnã - Tuyên bố quy V Phât 


Natthi me saranarn annarn 
Buddho me saranarn varam 
Etena saccavajjena 
Hotu me jayamangalam. 


Chẳng có chi đáng cho tôi phải 
nuơng theo, chỉ có đức Phật là bậc 
đáng quí mến do lời chơn chánh này, 
xin cho tôi hằng đuợc sự an vui hạnh 
phúc. 


Buddha khamãpana — Sám hối Phât 

Uttamaủgena vandeharn 
Pãdapamsum varuttamam 
Buddhe yo khalito doso 
Buddho khamatu tam mamarn. 


Tôi xin hết lòng thành kính cúi đầu 
làm lễ vi trần duới chân đức Phật. 
Các tội lỗi mà tôi đã phạm đến Phật 
bảo cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho 
tôi. 


2 Có chỗ chia ra làm 2 hiệu là ... và ... Nhưng 2 hiệu này theo Àn Độ và Tích Lan gộp chung lại làm 
một. 






6 


Dhammaratanapanama - Lễ bái Pháp bảo 


Atthaốgikãriyapatho janãnam 
Mokkhappavesãya ujũ ca maggo 
Dhammo ayam santikaro panĩto 
Nĩyyãniko tam panamãmi 
dhammam. 


Ye ca dhammã atĩtã ca 
Ye ca dhammã anãgatã 
Paccuppannã ca ye dhammã 
Aham vandãmi sabbadã. 


Các Pháp đúng theo đạo Bát chánh 
là con đường đi của bậc Thánh 
nhon là con đường chánh dẫn 
người hữu chí nhập Niết-bàn được, 
pháp ấy là pháp diệt tất các sự 
thống khổ và phiền não, Pháp Bảo 
là pháp dắt dẫn chúng sanh thoát 
khỏi cái khổ sanh tử luân hồi, tôi 
xin hết lòng thành kính làm lễ Pháp 
ấy. 

Các Pháp nào là Pháp của chư 
Phật đã có trong kiếp quá khứ, hoặc 
các pháp của chư Phật đã có trong 
kiếp vị lai. Các Pháp của chư Phật 
đang giáo truyền trong kiếp hiện tại 
này, tôi xin luôn luôn thành kính 
làm lễ tất cả các pháp trong tam thế 
ấy. 


Dhamma gưna - Ân dức Pháp bảo 

Svãkkhãto Bhagavatã Dhammo Sanditthiko Akãliko Ehipassiko Opanayiko 
Paccattam veditabbo vinnũ hĩti. 

Svãkkhãto Bhagavatã Dhammo = Tam tạng pháp bảo là Pháp của đức Thế Tôn 
đã giáo truyền chân chánh là đúng theo 9 Pháp thánh. 3 Sanditthiko = Pháp mà 
chư Thánh đã thấy chắc biết chắc do nhò minh sát tuệ chớ chẳng phải vì nghe 
hoặc tin theo kẻ khác. Akãliko = Pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi 
nào đắc đạo thì liền đắc quả trong lúc ấy. Ehipassiko = Pháp của chư Thánh đã 
đắc quả rồi có thể chi cho kẻ khác suy xét biết được. Opanayiko = Pháp dắt dẫn 
cho đến Niết-bàn 4 . Paccattam veditabbo vinnũhĩ = Pháp mà các bậc trí thức nhứt 
là bậc thượng trí được biết tự noi tâm. 

Dhamma attapatinnã - Tuyên bố quy V Pháp 

Natthi me saranam annam. Chẳng có chi đáng cho con phải 

Dhammo me saranam vararp. nương theo chỉ có đức Pháp là quý 

Etena saccavajjena. mến, do lời chân chánh này. Xin cho 

Hotu me jayamangalam. tôi hằng được sự an vui hạnh phúc. 


3 9 pháp chánh là 4 đạo, 4 quả, và 1 Niết-bàn. 

4 Có chỗ dịch là Pháp đáng đế vào tâm do nhờ sự quán tưởng. Theo (Pãli Eng.Dict. P.168). 






7 


Dhamma khamãpana — Sám hối Pháp 

Uttamaốgena vandeharn. 
Dhammanca duvidham vararn. 
Dhamme yo khalito doso. 

Dhammo khamatu tam mamam. 


Tôi xin hết lòng thành kính, cúi đầu 
làm lễ hai hạng Pháp bảo 5 . Các tội 
lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp 
bảo, cúi xin Pháp bảo xá các tội lỗi 
ấy cho tôi. 


Saiigharatanapanama - Lễ bái Tăng bảo 


Saủgho visuddho varadakkhineyyo. 
Santindriyo sabbamalappahĩno. 
Gunehinekehi samiddhipatto. 
Anãsavo tam panamãmi saốgham. 


Ye ca sanghã atĩtã ca 
Ye ca sanghã anãgatã 
Paccuppannã ca ye saiighã 
Aharn vandãmi sabbadã 


Chư Tăng nào đã được hoàn toàn 
trong sạch, là bậc đáng cho người 
dâng lễ cúng dường, có lục căn 
thanh tịnh, các phiền não đã dứt trừ, 
là Tăng đã được những đức lành cao 
thượng diệt tận các pháp trầm luân, 
tôi xin hết lòng thành kính làm lễ 
chư Thánh Tăng ấy. 

Chư Tăng nào đã đắc đạo cùng 
quá trong kiếp quá khứ, hoặc sẽ đắc 
đạo cùng quả trong kiếp vị lai, chư 
Tăng đang đắc đạo cùng quả trong 
kiếp hiện tại này, tôi xin luôn luôn 
thành kính làm lễ chư Thánh tăng 
trong tam thế ấy. 


Sangha gưna - Ân đức Tăng bảo 

Supatipanno bhagavato sãvakasangho. Ujupatipanno bhagavato sãvakasaủgho. 
Nayapatipanno bhagavato sãvakasangho. Sãmĩcipatipanno bhagavato 
sãvakasaủgho. 

Yadidam cattãri purisayugãni. Attha purisa-puggalã. Esa Bhagavato 
sãvakasaủgho Ãhuneyyo Pãhuneyyo Dakkhineyyo Anjalikaranĩyo. Anuttaram 
punnakkhettam lokassãti. 


5 Là học Tam tạng pháp bảo và 9 pháp thánh (pháp học và pháp hành). 






8 


Supatipanno bhagavato sãvakasaủgho = Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các 
ngài đã tu hành đúng đắng y theo Thánh pháp. Ujupatipanno bhagavato 
sãvakasaốgho = Tăng là các bậc thinh Văn đệ tử Phật, các Ngài đã tu hành ngay 
thẳng đúng theo trung đạo. Nayapatipanno bhagavato sãvakasaốgho = Tăng là 
các bậc thinh văn đệ tử Phật, các Ngài đã tu hành để giác ngộ Pháp Niết-bàn là 
noi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sãmĩcipatipanno bhagavato sãvakasaủgho 
= Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các Ngài đã tu hành đúng đắn y theo Pháp 
giới định huệ. Yadidam cattãri purisayugãni = Tăng nào nếu đếm đôi thì có 4 
bậc 6 . Attha purisa-puggalã = Tăng nào nếu đếm chiếc thì có 8 bậc. 7 Esa 
Bhagavato sãvakasaủgho = Chu tăng ấy là bậc Thinh văn đệ tử Phật. Ãhuneyyo 
= Các Ngài đáng thọ lãnh 4 món vật dụng 8 của thí chủ ở tha phuong đem đến 
dâng cúng cho nguời có giới hạnh. Pãhuneyyo = Các Ngài đáng thọ lãnh của 
nguời tín thí mà họ sửa soạn để thiết đãi thân quyến ở phuong xa, nhung họ lại 
đem dâng cúng cho các ngài. Dakkhineyyo = Các Ngài đáng thọ lãnh của thí chủ 
tin lý nhân quả đem đến dâng cúng. Anjalikaranĩyo = Các Ngài đáng cho chúng 
sanh lễ bái. Anuttaram punnakkhettam lokassã = Các Ngài là phuớc điền quí báu 
của chúng sanh không bì kịp. 

Sana attapatihnã - Tuyên bố quy y Tăng 


Natthi me saranam annam. 
Saốgho me saranam varam. 
Etena saccavajjena. 

Ho tu me jayamaốgalam. 


Chẳng có chi đáng cho tôi phải 
nuơng theo, chỉ có đức Tăng là quí 
mến, do lời chân chánh này xin cho 
tôi hằng đuợc sự an vui hạnh phúc. 


Sangha khamãpana - Sám hối Tăng bảo 

Uttamangena vandeham. 

Sanghanca duvidhottamam. 

Sanghe yo khalito doso. 

Sangho khamatu tam mamam. 


Tôi xin hết lòng thành kính, cúi đầu 
làm lễ hai hạng Tăng bảo 9 các tội lỗi 
mà tôi đã vô ý phạm đến Tăng bảo, 
cúi xin Tăng bảo xá tội lỗi ấy cho 
tôi. 


6 Tu-đà-hườn đạo và quả, Tư-đà-hàm đạo và quả, A-na-hàm đạo và quả, A-la-hán đạo và quả. 

7 Là chia đạo riêng và quả riêng ra, như Tu-đà-hườn 1, Tu-đà-hườn quả I v.v... 

8 Là y phục, vật thục, chỗ ở, thuốc để chữa bệnh. 

9 Phàm tăng và Thánh tăng. 






9 


Lễ bái Xá Loi 


Vandãmi cetiyam sabbam 
sabbatthãmesu patitthitam 

sãrĩrikadhãtu mahãbodhim buddharũ 
parn sakalam sadã. 


Con xin lễ bái các phần 

Bảo tháp xá lợi kim thân Phật đà 

Bồ đề khắp cõi sa bà 

Luôn luôn thành kính huong hoa 

cúng duờng. 



10 


Bước Đầu Tu Tập 

Những người nào có đức tin trong sạch với Tam bảo, muốn làm thiện nam 
(cận sự nam) upasaka hoặc là tín nữ (cận sự nữ) upasika để tỏ ra mình đã vào 
hàng Phật tử hoặc là đã theo Phật giáo chánh thức, trước hết phải tuyên bố sám 
hối những tội lồi của mình trước tượng Phật, Tháp thò Xá Lợi của Phật giáo 
chánh thức, trước hết phải Đức Phật, hoặc trước 1, 2, 3, vị tỳ khưu hoặc chư tăng 
từ 4 vị trở lên. 

Khi sám hối xong thì nên tuyên bố xin quy y Tam bảo và thọ trì ngũ giới và thọ 
thêm bát quan trai giới tùy theo ngày giờ đã nhất định để được thêm nhiều phước 
báu. 


Cách sám hối. 

Accayo ( Accaỵã ) maựi bhante 
accagãmã yathã bãlam yathã mũỊham 
yathã akusalam. Yo ( phụ nữ đọc yã) 
ham bhante kãyena vã vãcãya vã 
manasã vã Buddhassa vã Dhammassa 
vã Sanghassa vã agãravaựi akãsim 
tassa (phụ nữ đọc tassã) me bhante 
Ayyo 10 accayam accayo patigganhãtu 
(2,3 vị thì đọc patỉgganhantu) ãyatirp 
samvarãya. 


Bạch Đại đức * 11 (các) tôi lỗi mà tôi 
đã phạm vì bởi tôi là người lầm lạc, 
không thông hiểu không lưong thiện 
nên đã phạm các tội lỗi do thân, 
khẩu, ý của tôi không cung kính nên 
phạm đến Phật, Pháp, Tăng, bạch 
Đại đức, cầu xin đại đức xá các tội 
lỗi ấy là đều quấy thật đặng cho tôi 
thu thúc làm những việc lành từ nay 
về sau. 


Cách tuyên bố quy V tam bảo 

Esãham bhante 

suciraparinibbutampi tam 

bhagavantam saranam gacchãmi 
dhammanca bhikkhusanghanca. 

Upãsakam (phụ nữ đọc là apasikam) 
mam, ayyo dhãretu (2, 3 vị thì đọc 
dhãrentu), ajjatãgge pãnupetam 
saranam gatarn. 


Bạch đại đức tôi cầu xin thọ phép 
quy y Phật đã nhập Niết-bàn, cầu 
xin thọ phép quy y Pháp, cầu xin 
thọ phép quy y Tăng, cầu xin đại 
đức nhận biết cho tôi là người thiên 
nam (hoặc tín nữ) đã quy y tam bảo 
kể từ ngày nay cho đến trọn đời. 


10 2, 3 vị thì đọc ayya, 4 vị trở lên thì đọc sangho 

11 2,3 vị thì đọc bạch chư đại đức, 4 vị trở lên thì đọc bạch chư đại đức Tăng 













11 


Kẻ tiếp xin tho trì ngũ giới 

Ukãsa, aham (nhiều người đọc 
may am) bhante visum visum 
rakkhanatthãya tisaranena saha 
pancasĩlãni yãcãmi (ma). 

Dutiyampi... Tatiyampi. 


Bạch Đại đức tôi xin (nếu nhiều 
người thì đọc chúng tôi) thọ trì mỗi 
đều học của ngũ giới luôn cả tam qui 
để vâng giữ hành theo cho đuợc sự 
lợi ích. 

Lần thứ nhì... Lần thứ ba.... 


Vị su chứng minh noi ấy nên đọc truyền tam quy ngũ giới bằng tiếng Pali và 
nghĩa nhu sau: 

Namo tassa v.v... (3 lần luôn cả nghĩa nhu ở phía truớc) nguòi thọ cũng phải đọc 
theo 


Tisarana - Tam quy 
Buddham saranam gacchãmi. 
Dhammam saranam gacchãmi 
Sangham saranam gacchãmi. 
Dutiyampi.Tatiyampi... 


Tôi xin thành kính quy y Phật. 
Tôi xin thành kính quy y Pháp. 
Tôi xin thành kính quy y Tăng. 
Lần thứ nhì.. .lần thứ ba. 


Xong vị su đọc: “Tisaranaggahanam paripunnam — Phép Quy y Tam bảo đã đầy 
đủ roi”. 

Trả lời: “Ãma bhante — Dạ thua vâng”. 


Panca sila - Phép tho trì ngũ giói 

1. Pãnãtipãtã veramanĩ 

sikkhãpadam samãdiyãmi. 

2. Adinnãdãnã veramanĩ 

sikkhãpadam samãdiyãmi 

3. Kãmesu micchãcãrã veramaụĩ 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 

4. Musãvãdã veramaụĩ 

sikkhãpadam samãdiyãmi. 

5. Surãmerayamajjappamãdatthãnã 

veramanĩ sikkhãpadam 

samãdiyãmi. 


1. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh 
xa sự sát sanh. 

2. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh 
xa sự trộm cắp. 

3. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh 
xa sự tà dâm 

4. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa sự nói dối. 

5. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa sự dể duôi uống ruợu và các 
chất say. 








12 


Xong vị sư dặn: “Imãni panca sikkhãpadãni sãdhukam katvã appamãdena 
niccakãlam sammãrakkhitabbam — Người nên thọ trì ngũ giới, phải vâng giữ 
hành theo cho được trong sạch, đến trọn đòi không nên dể duôi” . 


Vị sư giải luôn quả báo của giới: 

Sĩlena sugatim yanti. 

Sĩlena bhogasampadã. 

Sĩlena nibbutiựi yanti. 

Tasmã sĩlam visodhaye. 


Các chúng sanh được sanh vê nhàn 
cảnh, hoặc đầy đủ tài sản, hoặc được 
đến noi giải thoát nhập Niết-bàn 
cũng nhờ giữ giới, bởi các quả báu 
ấy, người nên thọ trì giới luật cho 
được trong sạch, không nên để lấm 
nhơ. 


Thiện nam tín nữ, khi đã thọ trì ngũ giới nếu tinh tấn muốn được nhiều phước 
báu cao thượng thêm thì nên giữ bát quan trai — uposatha cũng gọi là Bồ tát nhứt 
định trong một ngày một đêm, mỗi tháng 8 ngày là: mồng 5, 8, 14, 15, 20, 23, 
29, 30 (tháng thiếu thì 28, 29). 

Khi thọ giới nên thọ với vị tỳ kheo hoặc sa di, nếu chồ nào xa xôi không có nhà 
sư thì nên nguyện trước kim thân Phật 8 điều học như vầy : “Ajja me uposatho 
imanca rattim imanca divas am uposathiko (phụ nữ đọc uposathikã) bhavissami 
- Ngày nay là ngày bát quan trai, tôi xin thọ trì bát quan trai giới trọn ngày nay 
và đêm nay”. 


Cách xin giỏi bát quan trai 

Ukãsa aham bhante visum visum 
rakkhanatthãya tisaranena saha 12 
atthasĩlãni yãcãmi. 

Dutiyampi.. .tatiyampi... 

Cách truyền tam qui như chồ ngũ giới 


Bạch đại đức, tôi xin thọ trì mỗi 
điều học của bát quan trai giới luôn 
cả tam qui, để vâng giữ hành theo 
cho được sự lợi ích. 

Lần thứ nhì... lần thứ ba ... 


Uposatha - Bát quan trai giới 

1. Pãnãtipãtã veramanĩ 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 

2. Adinnãdãnã veramanĩ 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 

3. Abrahmacariyã veramanĩ 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 


1. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa sự sát sanh. 

2. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa sự trộm cắp. 

3. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa sự thông dâm. 


12 Có thế đọc atthangasamannagatam uposatham yacami anuggaham katva sĩlam detha me bhante. 







13 


4. Musavada veramaụi 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 

5. 

Surãmerayamajj appamãdatthãn 
ã veramanĩ sikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

6. Vikãlabhojanã veramanĩ 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 

7. Naccagĩtavãditavisũkadassana- 
mãlãgandhavilepanadhãranama 
ndana-vibhũsanatthãnã 
veramanĩ sikkhãpadam 
samãdiyãmi. 

8. Uccãsayanamahãsayanã 
veramanĩ sikkhãpadam 
samãdiyãmi. 


4. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý tránh 
xa sự nói dối. 

5. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa sự dể duôi uống ruợu và các 
chất say. 

6. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa sự ăn sái giờ. 

7. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa sự khiêu vũ, ca hát, âm nhạc 
và hí kịch, hoặc đeo tràng hoa, xức 
dầu thom, dồi phấn thoa mình và các 
vật trang điểm cho xinh đẹp. 

8. Tôi xin vâng giữ điều học là cố ý 
tránh xa chồ nằm ngồi noi quá cao và 
xinh đẹp. 


Vị su nên nhắc thêm rằng: ‘Tmãni attha sikkhãpadãni uposathasĩlavasena 
imanca rattim im an ca divasam sãdhukam katvã appamãdena 
sammãrakkhitabbam — Nguòi nên thọ trì bát quan trai giới, phải vâng giữ hành 
theo cho đuợc trong sạch trọn ngày nay và đêm nay không nên dể duôi (và đọc 
luôn quả báo của sự trì giới như ở chỗ ngũ gỉớỉy. 


Neu nguời thiện nam hoặc tín nữ nào có tâm trong sạch muốn giữ thập giới 
trong thời gian nhất định hoặc trong một ngày một đêm cũng đuợc. 


Dasasila — Thân giói 

Từ giới thứ nhất đến giới thứ 6 giống y nhu bát quan trai giới (từ giới thứ 7 tới 


10 thì đọc nhu sau đây): 

7. Naccagĩtavãditavisũkadassanã 
veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 

8. Mãlãgandhavilepanadhãrana- 
mandana-vibhũsanatthãnã veramanĩ 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 

9. Uccãsayana mahãsayanã veramanĩ 
sikkhãpadam samãdiyãmi. 

10. Jãta rũpa rajata patiggahana 
veramanĩ sikkhãpadam samãdiyãmi. 


7. Tôi xin vâng giữ điều học là cố 

ý tránh xa sự khiêu vũ ca hát, 
âm nhạc và hí kịch. 

8. Tôi xin vâng giữ điều học là cố 

ý tránh xa sự đeo tràng hoa, 
xức dầu thom, dồi phấn thoa 
mình và các vật trang điểm 
cho xinh đẹp. 

9. Tôi xin vâng giữ điều học là cố 

ý tránh xa chỗ nằm ngồi noi 
quá cao và xinh đẹp. 




14 


10. Tôi xin vâng giữ điều học là 
cố ý tránh xa sự thọ lãnh vàng 
bạc. 

Phận sự người giữ giới Bát quan trai có 3 hoặc 4 là: phải nghe pháp 
(savanakicca); luận đạo (dhammasakaccha); tham thiền (bhãvanã). Neu 4 thì 
thêm minh sát tuệ (vipassanã). 



15 


Linh Tinh 

Thinh chư Tăng tung kinh cầu an 


Vipattippatibãhãya sabbasampatti 
siddhiyã sabba dukkhavinãsãya 
parittam brũthamangalam, 

vipattippãtibãhãya sabba 

sampattisiddhiyã sabba bhaya vinãsãya 
parittam brũtha mangalam 
vipattippãtibãhãya sabba 

sampattisiddhiyã sabba rogavinãsãya 
parittam brũthamangalam. 


Cầu xin chư Đại đức Tăng tụng 
kinh cầu an để ngăn ngừa tránh 
khỏi những điều rủi ro tai hại, cho 
đặng thành tựu những hạnh phúc, 
khiến cho các sự khổ não, kinh sợ 
và tật bệnh đều tiêu tan. 


Dâng cúng vât thưc 

Pãli dâng cúng vật thực đến chư tăng có 2 cách: Cách vắn tắt thì đọc như vầy: 
“Imam bhi kkh arp” (nếu có vật phụ tùng thì nói thêm saparikkhãrami) 
bikkhisanghasa dema 13 — Chúng tôi xin dâng vật thực này đến chư tăng (luôn cả 
các vật phụ tùng). Lần thứ nhì... lần thứ ba...” 


Cách đầy đủ: 

Ayam no bhante pindapãto dha mm iko 
dhammaladdho dhammeneva uppãdito 
mãtãpitu ãdike gunavante uddissa 
imam saốghabhattam saparikkhãram 
(buddhappa mukhassa 14 ) saủghassa 
dema te guna vantãdayo imam saốgha 
bhattam attano santakam viya 
ma nn amãnã anumodantu 

anumoditvãna yathicchita sampattĩhi 
samijjhantu sabba dukkhã pamuncantu 
iminã nissante iminã nissantena. 
Dutiyampi... .tatiyampi... 


Bạch đại đức Tăng được rõ: những 
thực phẩm này của chúng tôi làm 
theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ 
đạo, chúng tôi xin hồi hướng đến 
các bậc ân nhân nhứt là cha mẹ hay 
biết rằng: “Lễ này gọi là lễ trai 
tăng” luôn cả các món phụ tùng, 
xin dâng cúng đến chư Tăng (nhứt 
là Đức Phật), lễ này thuộc về phần 
các vị ấy, xin được phép đến thọ 
lãnh tùy ý khi thọ hưởng rồi, xin 
cho được thoát khỏi những điều 
thống khổ, được kết quả người, 
quả trời cùng quả Niết-bàn, cho 
được như ý muốn do năng lực 
phước báu chảy vào không dứt. 
Lần thứ nhì.. .lần thứ ba... 


Dâng V đến chư tăng 


13 Cách này theo Tích Lan và Ản Độ. 

14 Như có dọn riêng vật thực đế cúng Phật, nếu không đừng đọc. 







16 


Mayam bhante imam cĩvaram 
idhãnetvã saốghassa dema sãdhu 
bhante saốgho imam cĩvaram 
patigganhatu amhãkam dĩgharattam 
atthãya hitãya sukãya. 

Dutiyampi... .tatiyampi... 

Dâng y casa trong dip lễ Kathina thì doc 


Bạch đại đức Tăng, chúng tôi đem 
y này dâng cúng đến chư Tăng, xin 
các Ngài nhận lãnh cho chúng tôi 
được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự an 
vui lâu dài. Lần thứ nhì... lần thứ 
ba... 


Imam dussam Kathina cĩvaram 
saốghassa dema. Dutiyampi... 
tatiyampi... 

Dâng chỗ ở chùa thất v.v... 

Mayarp bhante imam vihãram (nếu thất 
nhỏ thì nói kutỉm) kãretvã uposatha 
pavãranã disaủgha kamma 

karanatthãya cãduddisassa 

bhikkhusaốghassa dema sãdhu bhante 
bikkhusaủgho imam vihãram 
patigganhatu amhãkam dĩgharattam 
atthãya hitãya sukãya. 

Dutiyampi... .tatiyampi... 


Bạch đại đức Tăng chúng tôi xin 
dâng vải này là Y Kathina đến chư 
Tăng. Lần thứ nhì... lần thứ ba... 

Bạch đại đức Tăng chúng tôi đã tạo 
xong tinh xả (chùa) này xin dâng 
cúng đến chư Tăng tứ phưong để 
hành Tăng sự, nhứt là để phát lộ, 
xin chư tăng nhận lãnh cho chúng 
tôi được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự 
an vui lâu dài. Lần thứ nhì... lần 
thứ ba... 


Mồi khi làm được phước báu nào xong thì nên nguyện: “Idam vatta me puníĩam 
asãvakkhayo vaham hotu anãgate - Do sự phước báu mà chúng tôi đã trong sạch 
làm đây.. .mong cầu gieo được duyên lành để diệt tận các pháp trầm luân trong 
ngày vị lai”. 

Xong rồi hồi hưởng phước báu đến Chư Thiên v.v. ■ ■ 


Akasatthã ca bhũmatthã devãnãgã 
mahiddhikã punnam no anumodantu 
civaram rakkhantu sãsanam . 

Nơi chữ sãsanam nên thay lại me 
garu, nãtayo, pãnino, no sadã, trong 
mẩy câu sau. 


Chư Thiên ngự trên hư không 

Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi 

điều 

Long vưong thần lực có nhiều 
Đồng xin hoan hỷ phước điều chúng 
tôi 

Hộ trì Phật giáo Tăng bồi 
Các bậc thầy tổ an vui lâu dài 
Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai 
Chúng sanh được hưởng phước dài 
bền lâu 

Thân tâm vui thú đạo mầu. 

Tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu thăng. 









17 


Thỉnh Pháp sư 

Khi có thuyết Pháp thì nên thỉnh Pháp sư như vầy: 

Brahmã ca lokãdhipatĩ sahampati katanjalĩ andhivararp ayãcatha. Santĩdha 
sattãppara jakkhajãtikã desetu dhammam anukampimam pajam. 

Saddhamma bheriựi vinayanca kãyam suttaíì ca bandharp abhidhamma 
cammam akotayanto catusacca dundaựi pabbodha neyya parisãya majjhe. 

Evam sahampati brahmã bhagavantam ayãcatha tunhi bhãvena tam buddho 
kãrunne nãdhivãsaya: 


Tamhã vutthãya pãdena migadãyam tato gato panca vagyãday neyye amam 
pãyesi dhammato tato pabhũti sambuddho anũnã dhammadesanam 
mãghavassãni desesi sattãnaựi atthasiddhakam. 

Tena sãdhu ayyo bhante desetu dhammadesanam sabbãyidha parĩsãya 


anukampampi katave. 

Thưở Phật mới đạt thành quả vị 
Có Sahampati (Xá-Hăm-Pát-Tí) 
Phạm thiên 

Cả trong thế giới các miền 
Thanh cao quán chúng cần chuyên 
đạo mầu 

Hiện truớc Phật đê đầu đảnh lễ 
Bạch xin Ngài tế thế độ nhon 
Chúng sanh trong khắp cõi trần 
Tối mê điên đảo không phân tội tình 
Cầu Phật tổ cao minh ái truất 
Hiển oai linh tỉnh thức dắt dìu 
Hoang khai giáo pháp cao siêu 
Tu hành theo đặng kết nhiều thiện 
duyên 

Thế tôn đuợc mãn viên đạo quý 
Tôi hết lòng hoan hỷ tán duong 
Nhung vì hoàn cảnh đáng thuong 
Không đành bỏ mặc lạc đuờng làm 
thinh 

Chúng sanh vốn đa tình lắm bực 
Không phân đâu chân thật giả tà 
Vô thuòng, khổ não chấp ta 
Ngày nay so ngộ thiết tha nhò ngài 
Xin mở luợng cao dày răn dạy 


Chuyển pháp luân diễn giải diệu 
ngôn 

Chúng sanh nghe đặng pháp môn 
Thoát vòng khổ não dập dồn bấy lâu 
Giải thoát những nguồn sầu câu 
thức 

Diệt lam lam ái dục bao vòng 
Tối mê sẽ đuợc sáng trong 
Phát sanh trí huệ hiểu thông tinh 
tường 

Thông thấu lẽ vô thường vắn vỏi 
Ba tướng trong ba cõi mỏng manh 
Vô minh sanh quả nhân hành 
Cội căn dắt dẫn chúng sanh luân hồi 
Biển trần khổ nổi trôi chìm đắm 
Bị ngũ ma vảy nắm chuyển di 
Vậy nên cầu đấng từ bi 
Tạo thuyền bát nhã trải đi vớt người 
Đưa qua chốn tốt tưoi an tịnh 
Bò Niết-bàn chẳng dính trần ai 
Như đèn rọi suốt trong ngoài 
Chiếu tia ánh sáng khắp loài hân 
hoan 

Pháp ví trống khải hoàn rầm rộ 
Luật ví như đại cổ hoang dưong 
Kinh như giây buộc trên rường 




18 


Luật như mặt trống vẹt dường vô 
minh 

Tứ diệu đế đó hình dùi trống 
Gióng khua tan giấc mộng trần gian 
Chúng sanh tất cả bốn hàng 
Như sen trong nước minh quang 
luống chờ 

Trời ló mọc đằng nhờ ánh sáng 
Trổ hoa lành rải tán mùi hưong 
Pháp mầu ánh sánh phi thường 
Chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui 
Phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn 
khoản 

Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hoi 
Quyết lòng mở đạo dạy đời 
Nhắm vườn Lộc Giả, Ngài dời chân 
sang 


Thuyết Pháp độ các hàng đệ tử 
Có năm thầy thính dự pháp từ 
Đó là nhóm Kiều Trần Như 
Được nếm hưong vị hữu dư Niết- 
bàn 

Rồi từ đó mở mang giáo Pháp 
Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn 
Một lòng chẳng thối không mòn 
Những điều lợi ích hằng còn lâu 
năm 

Cả tam giới thừa ân phổ cập 
Đám mưa lành rưới khắp thế gian 
Bởi nhân cớ tích rõ ràng 
Thỉnh Ngài thuyết Pháp noi đàng từ 
bi 

Chúng sanh ngồi khắp chốn ni 
Tối mê cầu đặng trí tri vẹn toàn. 


Lễ Bái Xá 


Trước Xá Lợi uy linh lâm liệt 
Dâng nén hương dạ nhiệt tín thành 
Cúng dường Phật tổ cha lành 
Ngàn xưa di tích Phật danh cồ Đàm 
(Gotama) 

Đức từ bi chỉ đàng giác ngạn 
ơn cứu khổ độ nạn mê tân 
Trời người nhuần gội nguồn ân 
Duyên may được hưởng đôi phân 
chánh truyền 

Phát tâm lành cầu chuyên giữ đạo 
Nguyện noi theo tôn giáo Thích Ca 
Lo phần tự giác giác tha 
Y theo bổn hạnh Phật Đà khi xưa 
Chốn rừng già nắng mưa khổ xác 
Giữa tuyết sương đói khát bao nài 
Chẳng màng lao khổ đắng cay 


Lọi 

Quyết lòng tìm đạo duyên may độ 
đời 

Dưới cội cây tứ thời tĩnh tọa 
Trên bồ đoàn phân tỏa tâm minh 
Thoạt nhiên ngộ đạo tự mình 
Đắc thành Phật quả vô sinh Niết-bàn 
Rồi từ đó mở mang giáo Pháp 
Bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn 
Châu du cùng khắp bốn phương 
Hoang khai Phật đạo chỉ đàng vô 
sanh 

Vườn Kusinãrã cha lành viên tịch 
Ngọc Xá Lợi di tích thế gian 
Bảy đoạn xương lớn huy hoàng 
Xương trán răng nhọn lại còn xương 
vai 

Lửa Chư Thiên hỏa đài đốt cháy 
Không rã tan quả thấy nhiệm mầu 



19 


Lại còn Xá Lợi đủ màu 

Chia ra ba cỡ khác nhau cân luờng 

Chừng năm cân chỉ bằng hột đậu 

Ảnh chiếu ngời huỳnh học kim 

cương 

Cỡ hai đồng chạn khác thuờng 
Lớn bằng hạt thóc đã lường sáu cân 
Pha ly màu sáng trong ngần 
Thủy xoàn ngọc quí trong trần nào 
hơn 

Cỡ ba hột cải trọng trơn 

Năm cân ngọc điệp trắng ngần như 

hoa 

Chúng sanh khắp cõi sa bà 
Dễ nào gặp được để mà suy tôn 
Duyên lành đưa đến điện môn 
Cúng dường Xá Lợi Thế Tôn di 
truyền 

Nhứt tâm thệ nguyện qui nguyên 
Ngưỡng cầu Phật tổ chứng miên lòng 
thành. 

Đầu tiên tám nuớc phân tranh 
Công phân xá lợi sử sanh ghi rành 
Đen thờ tiêu biểu: đức lành 
Tám nơi công cộng đô thành quốc 
vương 

Môn sanh từ khắp bốn phương 
Mai chiều chiêm bái cúng dường 
Như lai 

Chúng con cảm mến dạ hoài 
Hướng chừng Thánh tháp Phật đài 
suy tôn 


Răng nhọn bốn cái di tồn 

Bốn nơi tạo thắp kiền khôn lưu đời 

Một là Đạo Lợi cung trời 

Hai là phước địa đương thời Lăn-Ca 

Xứ Ganh-Tha-Rá thứ ba (Ganthãra) 

Bốn là thủy điện nguy nga chúa 

Rồng 

Chúng con ái mộ tâm đồng 

Cúng dường Xá lợi viên thông Phật 

Đà 

Phạm thiên thượng giới một tòa 
Xương vai bên tả cùng là tam y 
Đen thờ cao vọi cực kỳ 
Chúng con lễ bái thiên uy tháp này 
Tuần hoàn tuế nguyệt chuyển xoay 
Cổ sơ tám tháp hằng ngày mòn hư 
Hai trăm mười tám năm dư 
Nhờ vua A-Dục tâm từ sùng hung 
Tám phần Xá Lợi quân phân 
Tám mưới bốn ngàn tạo tân tháp thờ 
Ngàn năm muôn kiếp một giờ 
Trước đến Xá Lợi ước mơ phỉ 
nguyền 

Phần hương lễ bái điện tiền 

Cúng dường Xá Lợi giao duyên 

Niết-bàn 

Nguyện cầu trăm họ bốn phuơng 
Thoát vòng tai ách huởng an thái 
bình 

Cầu cho tất cả chúng sanh 

Đồng nhau tu Phật đệ huynh một 
nhà. 



20 


Khuyến Tu 


Từ bi Đức Phật Thích Ca 

Xót thương nhân loại đạo xa bể trần 

Pháp xa bát nhã ân cần 

Rước đưa tứ chúng thoát lần vô minh 

Hỡi ai người biết thương mình 

Hãy nương theo Phật đức tin trau gioi 

Chính ngài là đấng cứu đời 

Khỏi vong khổ não đến nơi Niết-bàn 

Ai tin nhân quả rõ ràng 

Dứt lần tội lỗi tìm đàng tịnh tâm 

Người mà mài miệt sai lầm 

Không hơn hạ thú thượng cầm biết tu 

Từ nay cố gắng công phu 

Sớm trưa hành đạo dãi dầu chẳng than 

Ham chi trần thế bạc vàng 

Ngày qua tháng lại 1 Ĩ 1 Ơ màng lợi danh 

Mãng lo quyền thế đua tranh 

Thác rồi phủi sạch công danh ảo 

huyền 

Lúc sống ăn ở chẳng hiền 

Khi chết con cháu ngã liền bò heo 

Vịt gà tôm cá giết theo 

Cúng tế thần thánh cầu siêu linh hồn 


Gây thêm nghiệp dữ dập dồn 

Đố ai cầu khấn mà hồn được siêu 

Tiếc khi còn sống biết điều 

Làm chi đặng nấy ít nhiều chẳng sai 

Khuyến tu hẹn mốt hẹn mai 

Như người khất nợ đêm ngày lo toan 

Nghĩa vụ gia đạo chưa an 

Đe lo tròn đủ vội vàng ích chi 

Đó là cạn nghĩ hẹp suy 

Vô thường chực sẵn dẫn đi lúc nào 

Ăn năn hối hận trước sau 

Bốn đường ác đạo dễ vào khó ra 

Thân bằng quyến thuộc gần xa 

Khóc than thương tiếc đưa ta về đồng 

Dưới ba tấc đất vùi nông 

Ôi thôi sự nghiệp còn mong đặng nào 

Phước thì được hưởng quả cao 

Tội thì đọa lạc sa vào ngục sâu 

Mấy lời khuyên nhủ đuôi đầu 

Thiện nam tín nữ chớ hầu lạt phai 

Chí công trì giới đừng sai 

Ngày sau kết quả về ngay Niết-bàn. 



21 


Karaniya Metta Sutta - Bác Ái Kinh 

Khi ở nơi thanh vắng có sự kỉnh sợ hoặc các phi nhơn khuấy roi bất cầu ở nơi 
nào thì nên đọc kinh bác ải đê ngàn ngừa các sự kỉnh sợ ẩy. 


1. Karanĩya nEattha-kusalena 

Yam tam santam padam abhisamecca 
Sakko ujũ ca suhujũ ca 
Suvaco c’assa mudu anatimãnĩ. 

2. Santussako ca subharo ca 
Appakicco ca sallahukavutti 
SanEindriyo ca nipako ca 
Appagabbho kulesu ananugiddho. 

3. Na ca khuddam samãcara kinci 
Yena vinnũ pare upavadeyyum 
Sukhino vã khemino hontu 
Sabbe sattã bhavantu sukhitattã. 

4. Ye keci pãnabhũEatthi 
Tasã vã thãvarã va anavasesã 
Dĩghã vã ye mahantã vã 
Majjimã rassakã anukathũlã. 

5. Ditthã vã ye va additthã 
Ye ca dũre vasanti avidũre 
Bhũtã vã sambhavesĩ vã 
Sabba sattã bhavantu sukhitattã. 

6. Na paro param nikubbetha 
N’ãtimannetha katthaci nam kinci 
Byãrosanã patighasannã 
Nannamannassa dukkhamiccheyya. 

7. Mãtã yathã niyam puttam 
Ãyusã ekaputtamanurakkhe 
EvanEpi sabba bhũtesu 
Mãnasam bhãvaye aparimãnam. 

8. Mettanca sabba lokasmim 
Mãnasam bhãvaye aparimãnaựi 
Uddham adho ca tiriyanca 
Asambãdham averam asapattam. 

9. Titthancaram nisinno vã 

Sayãno vã yãvaTassa vigatamiddho 
Etam satim adhittheyya 
Brahmametam vihãram idhamãhu. 

10. Ditthinca anupagamma 


1. Người trí tuệ biết rõ những sự 
hữu ích muốn giác ngộ theo các 
pháp yên lặng là Niết-bàn thì người 
ấy nên có sự dõng mãnh thân, khẩu, 
ý chân chánh dễ dạy tánh nết mềm 
mỏng không ngã mạng thái quá. 

2. Là người tri túc dể duôi ít bận tộn 
thân tâm nhẹ nhàng, có lục căn 
thanh tịnh, có trí tuệ, rất cẩn thận, 
không quyến luyến theo kẻ thế. 

3. Các bậc trí tuệ hằng khinh bỉ 
những kẻ khác, tạo những nghiệp 
ác nào dầu là nhỏ nhen chút ít, thì 
người có trí không nên hành theo 
những nghiệp ấy. Nên rải lòng bác 
ái đến tất cả chúng sanh như vầy: 
“Cầu xin cho tất cả chúng sanh 
hằng được sự an vui, yên ổn”. 

4. Tất cả chúng sanh không có hạn 
định, dầu là chúng sanh có sự kinh 
hãi là còn lòng tham muốn hoặc các 
bậc hiền triết đã dứt lòng tham 
muốn. Chúng sanh nào có thân 
hình dài hoặc lớn, trung hoặc vắn, 
gầy hoặc béo. 

5. Chúng sanh mà ta thấy hoặc 
không thấy được, ngụ noi xa hoặc 
gần, đã sanh ra rồi hoặc đang tìm 
noi thoát sinh: cầu xin cho chúng 
ấy hằng được sự an vui. 

6. Chúng sanh không nên hăm dọa 
và hãm hại nhau, không nên khinh 
dễ kẻ khác, dầu là nhở nhen chút ít, 
không nên làm khổ nhau vì sự nóng 



22 


Sĩlavã dassanena sampanno 
Kãmesu vineyya gedham 
Na hi jãtu gabbha-seyyam 
punaretĩ’ti. 


10. Người có tâm bác ái không tà kiến 
có giới hạnh được đắc Tu-đà-hườn là 
người đã dứt bỏ sự vui thích theo ngũ 
trần và không còn thọ sanh vào thai 
bào nữa. 


giận bất bình là sự bực tức trong 
tâm. 

7. Người mẹ dám liều sanh mạng 
để bảo dưỡng con mình là con một 
thế nào thì nên rải lòng bác ái vô 
lượng vô biên đến tất cả chúng sanh 
cũng như thế ấy. 

8. Người có tâm bác ái vô lượng vô 
biên là không bực tức, không thù 
oán không kẻ nghịch nên rải đến tất 
cả chúng sanh trên thế giới là rải 
phía trên, phía dưới, bên ngang và 
khoảng giữa. 

9. Người ấy dầu lúc đi, đứng, nằm, 
ngồi, không có ngủ mê lúc nào thì 
nên niệm lòng bác ái đến lúc ấy. 
Các bậc trí tuệ gọi những tư cách 
ấy là phẩm hạnh trong Phật pháp. 




23 


Pattidana Gatha - Kinh Hồi Hướng 

Theo trong Phật giáo người Phật tử mỗi khi làm được phước lành nào thì nên 
hồi hướng phước báu đến tất cả chúng sanh như sau: 


Yarn kinci kusalakammaựi kattabbaựi 
kiriyaựi mama. Kãye vãcãmanasã 
tidase sugatam katam ye sattã sannino 
atthi, ye ca sattã asahnino katam 
punnã phalam mayham, sabbe bhãgĩ 
bhavantute. Ye tam katam suviditam 
dinnam punnaphalaựi mayã. Ye ca 
tattha na jãnanti de vã gantvã 
nivedayum sabbe lokamhi ye sattã 
jĩvantãhãra hetukã manunnam 
bhojanam sabbe labhan tu mama 
cetasãti. 

Lời Viêt: 

Phước căn tôi đã tạo thành 
Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nên 
Đeu là phước báu vững bền 
Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng 


Cung tròi Đạo Lợi thọ nhàn 
Chúng sanh hữu tưởng nhân gian sa 
bà 

Chư Thiên Phạm thiên cùng là 
Bậc trời Vô tưởng được mà hưởng 
an 

Phước tôi hồi hướng dâng ban 
Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh 
thâu 

Bằng ai chưa rõ lời cầu 

Xin cùng Thiên chúng đến hầu 

mách ngay 

Có người làm phước được rày 

Lại đem hồi hướng hiện nay khắp 

cùng 

Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung 
Hưởng được phước quí ung dung 
thanh nhàn 

Chúng sanh thế giới các hàng 

Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng 

trường 

Xin thâu phước báu cúng dường 
Hóa thành thực phẩm mùi hưong 
thoả lòng. 


Bài kinh này đọc nơi chùa chiền, tịnh xá, sau khi nghe pháp hoặc tụng kinh 


Yã devatã santi vihãra vãsini 
thũpeghare bodhighare tahim tahim 
tãdhamma dãnena bhavantu pũjitã 
sotthim karontedha vihãra mandale. 
Therã ca majjhã navaka ca bhikkhavo 
saramikã danapati upãsakã gãmã ca 
desã nigamã ca issarã. Sappãnabhũtã 
sukhitã bhavantute. Jãlabujã yapi ca 
andasam bhava. Samsedajãtã 
athavopapãtikã. Niyãnikam dhamma, 


Sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dâng 
Rồi xin gia hộ chư tăng 
Cửa từ ẩn náu phước hằng hà sa 
Tỳ khưu chẳng luận trẻ già 
Cao hạ trung hạ hoặc là mới tu 
Thiện nam tín nữ công phu 
Đeu là thí chủ đồng phù trợ nhân 
Những người trong khắp thôn lân 
Kiều cư châu quận được phần an 
khương 

Chúng sanh bốn loại thông thường 




24 


varam paticca te. Sabbepi dukkhassa 
karontu samkhayam. 

Thãtu ciram satam dhammo dhamma 
dharã ca puggalã saốgho hotu samaggo 
va atthãya ca hitãya ca amhe rakkhatu 
sadhammo sabbepi dhammacãrino 
vuddhim sampãpuneyyãma 

dhammariyappavedite. 

Lời Viêt: 

Ngưỡng cầu các đấng Chư Thiên 
Trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày 
Ngự nơi đền tháp xưa nay 
Những nơi biệt thất nơi cây bồ đề 
Chúng tôi xin tụ hội về 


Phận sự cư sĩ nên hành thêm 


Noãn thai thấp hóa khi nương pháp 
lành 

Giải thoát phước báu nên hành 
Đặng mà dứt khổ chuyền quanh 
đọa đầy 

Cầu cho hưng thạnh lâu dài 

Pháp thiện trí thức các ngài mở 

mang 

Bực tu xin được bình an 

Cầu cho tăng chúng các hàng hòa 

nhau 

Lại thêm phẩm hạnh thanh cao 

Những quả lợi ích kết mau kịp thì 

Cầu xin pháp bảo hộ trì 

Cho người tu đã qui y Phật rồi 

Xin cho cả thảy chúng tôi 

Tấn hóa trong Pháp Phật roi giáo 

truyền. 


Ngoài những phận sự đã giải ở phía trước người cư sĩ nên thêm hạnh bố thí, 
làm phước để gieo duyên lành thêm và cũng để trừ bớt lần lần tâm tham lam bỏn 
xẻn, nên trì giới cho tinh nghiêm tùy theo khả năng mình như đã giải ở phía trước. 

Như có thì giờ rảnh và muốn tinh tấn lên thêm thì nên niệm Phật, tham thiền cho 
tâm được yên lặng trong sạch, mới có thể minh tâm kiến tánh được. 


Cách niêm Phật 

Người nào muốn niệm Phật tham thiền thì trước hết cần phải có 2 điều kiện 
là: phải được thong thả không bận rộn; phải ở chồ thanh vắng. Khi có đủ 2 điều 
kiện ấy rồi thì nên ngồi kiết già hoặc bán già, day mặt về hướng đông, tay mặt để 
lên tay trái, thân mình ngay thẳng, nhắm mắt lại vừa vừa, rồi suy xét 10 tội ngũ 
trần (coi nơi quyển niệm thân) xong rải lòng bác ái tóm tắt như vầy: “Cầu xin 
cho tất cả Chư Thiên và nhân loại cùng chúa 4 loài rắn như là Virũpakkha (Quí- 
ru-bắc-khá), Erãpatha (Ê-rá-bát-thá), Chabyãputta (Xắp-phya-bút-tá), 
Kanhãgotamaka (Canh-ha-go-tam-má-cá) cùng tất cả loài thú không chân, hai 
chân, bốn chân, nhiều chân, xin cho tất cả chúng sanh ấy hằng được các sự yên 
vui”. Ke tiếp lựa một hiệu Phật nào tùy thích trong 9 hiệu hoặc niệm luôn hết 
cũng được. Niệm chậm rãi từ từ cho đến khi hỉ lạc hoặc triệu chứng phát sanh 
lên. Nhưng tốt hơn trước khi niệm nên kiếm vị thiền sư nào giao phó tánh mạng 
đặng nương nhờ học hỏi để khỏi sợ lầm lạc lối và tránh khỏi sự tai hại. 

Pãli dể xin hoc tham thiền 







25 


“Imaham bhante attabhãvam tumhãkam pariccajãmi. 

Dutiyampi....Tatiyampi..Bạch Đại đức tôi xin giao phó thân này đến ngài để 
mong cầu học pháp tham thiền. Lần thứ nhì.. .lần thứ ba...” 

Thuở Đức Phật còn tại thế các vị tỳ khưu thường khi muốn học pháp thiền 
định thì đến giao phó tánh mạng cho đức Phật mà xin Phật cho một đề mục khi 
Ngài nhập diệt thì các môn đệ xin các bậc Thánh nhơn các bậc nằm lòng Tam 
tạng hoặc các vị đầu đà từng hành pháp thiền định hoặc các vị thiền sư để làm 
nơi nương nhờ vì trong lúc tham thiền có nhiều khi những hiện tượng phát sanh 
lên đáng ghê sợ nếu không có nơi nương nhờ hoặc ỷ lại thiền định ấy sẽ bị hư 
hỏng và có sự tai hại chẳng sai. 

— Dứt tác phàm 21. Cư sĩ thực hành — 



